


Chương 314: Dung hợp



 
Dịch giả: nhoxrai91 

 

 
Biên: Độc Hành 

 

"Ta đây không nghĩ là Giải huynh sẽ bị liên lụy, tuy nhiên người ta thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạo hiểm cùng lợi ích vốn dĩ luôn song hành cùng nhau, nếu Giải huynh có thể thành công dung hợp với bộ Tiên khôi lỗi, ngay lập tức có thể sử dụng lực lượng Kim tiên, ta cảm thấy cũng đáng để thử một lần, chỉ là không biết Giải huynh có muốn đánh cược hay không?". 

 

Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói ra. 

 

Từ khi hắn chém giết Trọng Loan tới nay, trải qua hai trăm năm bình an vô sự, nhưng trong lòng hắn thủy chung không có sự an ổn, bởi vậy đã một mực tích trữ tài nguyên chuyên tâm tu luyện, với mong muốn bước vào Chân tiên cảnh hậu kỳ liền có thể cô đọng ra sợi tơ pháp tắc Thời gian, tăng thực lực bản thân để có thể chống lại tu sĩ Kim Tiên cảnh, kết quả cho tới nay vẫn chưa thành công. 

 

Nhưng trước mắt, thấy một cơ duyên xảo hợp có thể sở hữu một gã Kim Tiên trợ giúp, hắn cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua. 

 

Giải đạo nhân nghe xong, im lặng cả buổi, có chút chần chờ. 

 

"Việc này Hàn mỗ cũng không ép Giải đạo hữu. Bất quá có một chuyện cần phải nói rõ, nếu dung hợp thành công, đạo hữu cùng Tiên Khôi lỗi với Mẫu đậu sẽ thành nhất thể, về sau cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng cũng bởi vì Mẫu đậu sớm đã huyết mạch tương liên cùng ta nên sẽ càng bị ta ước thúc, điểm này không thể nào tránh khỏi, hy vọng Giải huynh nên cẩn thận suy nghĩ." Hàn Lập cẩn thận nói ra điểm mấu chốt, cũng không thúc giục. 

 

Hồi lâu sau, Giải đạo nhân mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lập, nói: "Chỉ cần đạo hữu không quên việc đã hứa với tại hạ lúc còn ở Linh giới, ta liền nguyện ý cùng với đạo hữu thử một lần." 

 

"Tốt. Ta liền bắt đầu bố trí trận pháp". Hàn Lập gật đầu nói. 

 

Thời gian nhoáng cái trôi qua, lại qua một tháng, Hàn Lập ở bên trong động phủ mở ra thêm một gian mật thất rộng lớn, trong đó dựng lên tám cây Câu lôi mộc khắc đầy phù văn, trên mặt đất sớm đã khắc họa một tòa đại trận nhìn qua vô cùng phức tạp. Ở trên pháp trận, các trận văn liên kết lại với nhau, bên trên có đặt vô số tài liệu, trong đó chứa đựng cả Vô Lượng Sa, bên ngoài pháp trận thì có rất nhiều lỗ khảm, chứa đựng từng viên Tiên Nguyên Thạch. Mà tại trung tâm pháp trận, có một gã nam tử mặt vuông, áo vàng đang khoanh chân ngồi, chính là bộ Tiên Khôi Lỗi lấy được từ Thánh Khôi môn. 

 

Hàn Lập đứng bên ngoài pháp trận, cổ tay khẽ đảo, trên đó liền xuất hiện một quả cầu kim loại màu vàng. Chỉ nghe một âm thanh rất nhỏ vang lên, viên cầu màu vàng liền hóa thành một con hoàng kim cự giải. 

 

"Giải đạo hữu, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi". Ánh mắt Hàn Lập nhìn vào hoàng kim cự giải nói ra. 

 

Giải đạo nhân không nói gì, chỉ thấy toàn thân nổi lên từng tầng hồ quang điện, liền biến thành lôi cầu màu hoàng kim hạ xuống lồng ngực của nam tử áo vàng, điện quang lóe lên chui vào trong rồi biến mất. 

 

Hàn Lập thấy thế lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên từng hồi chú ngữ. 

 

"Ô...ô...n...g" một tiếng vang lên. 

 

Bên trong mật thất sáng lên một luồng hào quang, phía trên pháp trận tiếng gió không ngừng. Chỉ thấy một luồng gió lốc màu vàng bay lên, hóa thành một vòng xoáy màu vàng đất, bao phủ toàn bộ Tiên khôi lỗi vào bên trong, rất nhiều loại tài liệu cũng nhao nhao bay vào trong vòng xoáy. 

 

Ngay sau đó, hào quang trên người nam tử áo vàng đại thịnh, phía trên áo bào bay ra từng cái phù văn rơi vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy khi vừa tiếp xúc với những phù văn này thì những tài liệu bên trong ngay lập tức lóe lên rồi phân giải thành bột mịn, cuồn cuộn tới phía nam tử áo vàng. 

 

Hàn Lập thấy thế, cổ tay khẽ lật, lấy ra một hạt lớn cỡ hạt đào, chính là một trong hai quả mẫu đậu thu hoạch được trước đây. Một tay hắn ném về phía trước, Mẫu đậu liền hóa thành một đạo hoàng ảnh, lóe lên rồi ngay lập tức rơi vào tâm pháp trận rồi biến mất. 

 

Mẫu đậu sau khi vào bên trong pháp trận liền trôi nổi phía trên đỉnh đầu nam tử áo vàng, liền bị các phù văn ảnh hưởng nhưng cũng không lập tức bị phân giải mà hào quang lại đột nhiên sáng ngời, từ đó hiện ra hư ảnh một gốc Đạo Binh. 

 

Hư ảnh này cao hơn một trượng, đứng ngay phía trên pháp trận, thân cây vừa vặn bao phủ nam tử áo vàng vào giữa. 

 

Hai tay Hàn Lập vốn đang bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một tay đưa về phía trước, một tay thì vỗ lên trên mặt đất. 

 

Nương theo một chưởng này, mấy miếng Tiên nguyên thạch trên pháp trận đồng thời sáng lên hào quang, từng sợi tiên nguyên lực tinh thuần theo bộ rễ hư ảnh cây Đạo Binh chảy nhẹ vào bên trong thân cây. 

 

Chỉ thấy hào quang hư ảnh cây Đạo Binh đại thịnh, phân giải tất cả nguyên liệu ở trên nam tử áo vàng, ngay lập tức vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. 

 

"Ầm ầm!" 

 

Một trận điện mang lưu chuyển vang lên, tám cây Câu Lôi Mộc phía ngoài pháp trận sáng lên từng cái phù văn, từng đạo điện quang màu vàng như lôi xà bắn ra, tụ về phía nam tử áo vàng. 

 

Cùng lúc đó, tại chỗ ngực của nam tử áo vàng cũng "Xoẹt" một tiếng, sáng lên mảng lớn tử kim điện quang, như là khoác thêm một kiện pháp bào lôi điện. 

 

Hàn Lập thấy thế, trong lòng đã biết đây là lúc Giải đạo nhân bắt đầu thử nghiệm dung hợp cùng khôi lỗi, bàn tay đang vỗ trên mặt đất ngay lập tức thu về, một lần nữa bấm niệm pháp quyết. 

 

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng sấm, phía sau nam tử áo vàng hiện lên hư ảnh một con cua màu vàng vô cùng to lớn, tử văn quấn quanh tám cái chân cũng lóe lên từng đạo điện quang. 

 

"Nhanh!" 

 

Hàn lập quát khẽ một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía pháp trận, hai tay đẩy về phía trước, Tiên linh lực trong cơ thể cuồn cuộn đưa vào pháp trận như trường giang đại hải. 

 

"Oanh oanh oanh!" 

 

Bên trong mật thất tiếng nổ vang không ngừng, bốn vách tường xung quanh cũng kịch liệt chấn động. 

 

Cũng may Hàn Lập đã đoán trước việc này, sớm đã bày ra pháp trận gia cố và ngăn cách âm thanh, nếu không chấn động lúc này đủ để khiến cả tòa Xích Hà Phong sinh ra động tĩnh không nhỏ. 

 

Theo chấn động không ngừng tăng lên, hào quang màu vàng cùng tử kim điện quang trong mật thất kịch liệt chớp động. 

 

Động tác hai tay Hàn Lập không thay đổi, vẫn tiếp tục rót Tiên linh lực vào, thần thức biến thành từng sợi tơ thăm dò vào bên trong, dẫn dắt Mẫu đậu Tiên khôi lỗi và Giải đạo nhân, cưỡng ép dung hợp lại với nhau. 

 

Bên trong mật thất, hư ảnh hoàng kim cự giải cùng hư ảnh cây Đạo binh đồng thời chậm rãi co lại, từ hơn một trượng xuống còn sáu bảy xích, sau đó lại rút xuống hai ba thước, điện quang màu vàng bên trên cũng lập tức ngưng tụ về trung tâm. 

 

Không biết qua bao lâu, tất cả hào quang đồng thời thu liễm, ngưng tụ thành một quang cầu màu vàng lớn chừng nắm tay, lơ lửng ngay ngực của nam tử áo vàng, trong đó mơ hồ có thể thấy hư ảnh một gốc cây nhỏ cùng một con cua màu vàng. 

 

Giờ phút này Tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập hầu như đều chảy vào bên trong pháp trận, thần thức tiêu hao cũng thập phần to lớn, sắc mặt đã có chút tái nhợt. 

 

"Hợp lại cho ta!" Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, miệng phát ra tiếng hét to. 

 

Tiếp theo trong nháy mắt, Tiên linh lực trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, toàn bộ tụ về phía nam tử áo vàng. 

 

Trên mặt đất truyền đến tiếng vang nhỏ, Tiên linh lực bên trong bảy tám miếng Tiên nguyên thạch đồng thời toàn bộ tuôn ra, hóa thành từng sợi tơ xám trắng, sau đó vỡ vụn ra. 

 

Chỉ thấy ở chỗ ngực của nam tử áo vàng, vòng xoáy màu vàng đột nhiên sáng lên, ngay lập tức hấp thu quang cầu màu vàng. 

 

Chỉ một thoáng sau, tiếng sấm ầm ầm nổ vang! 

 

Một đạo thiểm điện từ trong cơ thể nam tử áo vàng sinh ra, tựa như một đạo tử kim lôi trụ phóng lên cao, làm đỉnh mật thất nổ tung bắn vào không trung, cả tòa Xích Hà Phong cũng theo đó mà chấn động. 

 

Cũng may lôi trụ này chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền thu lại rồi biến mất vô ảnh vô tung. 

 

Bên trong mật thất, bởi vì trong cơ thể không còn Tiên linh lực, chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể Huyền tiên ngăn cản nên Hàn Lập bị cỗ điện mang nổ tung hất bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách tường, nhịn không được trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. 

 

Hắn bèn ổn định lại thân hình, liếc qua dị trạng vừa biến mất, lại nhìn về phía nam tử áo vàng không hề nhúc nhích, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lấy ra viên đan dược vàng óng lập tức nuốt vào, kế đó lại lật tay lấy ra một miếng Tiên nguyên thạch, nắm trong tay nhắm mắt điều tức. 

 

Ước chừng một khắc sau, hắn mới chậm rãi mở to hai mắt, nhổ sạch máu loãng còn sót lại ra. 

 

Bên phía đối diện, mi mắt nam tử áo vàng đột nhiên khẽ động, mở ra hai mắt, lộ ra bên trong một đôi mắt màu vàng nhạt. 

 

"Chúc mừng Giải đạo hữu lần nữa được trọng sinh, Hàn mỗ trước còn lo lắng trong quá trình dung hợp sẽ xảy ra vấn đề gì, xem ra là thừa rồi", Hàn Lập thấy vậy, bất động thanh sắc chúc mừng, nhưng trong lòng thì mãnh liệt nhảy dựng lên. 

 

Ngay lúc trước hắn thả thần thức ra để tra xét khí tức trên người nam tử áo vàng, phát hiện đối phương quả nhiên đã có tu vi Kim tiên cảnh sơ kỳ. 

 

May mà tại nơi trọng yếu, hoặc có lẽ do có quan hệ với Mẫu đậu mà trong đó thần hồn đã nhiều thêm một tầng cấm chế. 

 

"Cái này còn muốn cảm ơn Hàn đạo hữu tương trợ. Chẳng qua hiện nay mặc dù ta cùng bộ Tiên khôi lỗi này dung hợp thành công nhưng bởi vì kết hợp với Đạo binh, trong cơ thể lực lượng có chút tạp nham, khó có thể bình phục ngay, cần tiếp tục bế quan thêm một đoạn thời gian mới có thể triệt để nắm giữ." Giải đạo nhân tiếp tục nói. 

 

"Giải đạo hữu có thể yên tâm bế quan, nếu cần các loại tài liệu linh thạch tiếp ứng, cứ việc nói với tại hạ là được." Hàn Lập gật đầu nói. 

 

Giải đạo nhân nghe vậy, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại điều tức. 

 

Lúc này trong mắt Hàn Lập mới hiện ra tia vui mừng, cũng không định ở lại lâu, hắn đứng dậy đi ra ngoài mật thất. 

 

Nếu như sự tình ở đây cần một đoạn thời gian nữa, hắn cũng tính đi làm một số chuyện khác. 

 

Giữa dãy Chung Minh sơn mạch, Hồ Lô Phong, 

 

một đạo thanh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào phía trước đại điện màu vàng, hiện ra thân ảnh Hàn Lập. 

 

Hắn nhìn thoáng qua tấm biển trên cửa điện, sau đó cất bước tiến vào bên trong. 

 

Tiên Dược Các, bên trong tủ thuốc nhiều vô kể, có chút náo nhiệt. Phía trước một cái ngăn tủ, Diệp Nam Phong đang mời chào một lão giả râu dài. 

 

Thấy Hàn Lập tiến đến, trên mặt Diệp Nam Phong tươi cười, cất tiếng chào hỏi. 

 

Hàn Lập gật đầu đáp lại, ý bảo gã có bận việc thì cứ làm, còn mình thì lại bước tới tủ thuốc ở giữa điện đứng xem. 

 

Không bao lâu, lão giả râu dài tựa hồ tìm được cái mình cần, hoàn thành giao dịch xong liền rời đi. 

 

"Ha ha, Lệ trưởng lão, thật sự là rất lâu rồi không gặp." Diệp Nam Phong vừa cười vừa nói bước nhanh về phía Hàn Lập. 

 

"Diệp trưởng lão, một đoạn thời gian không đến, chủng loại dược liệu của Tiên Dược Các tựa hồ tăng lên không ít." Hàn Lập thu hồi ánh mắt trên một cái tủ thuốc, nói ra. 

 

"Ha ha, thật sự mà nói cái gì cũng không thể qua mắt được Lệ trưởng lão. Lại nói tiếp, việc này cũng may mắn nhờ có Mộc Đạo Chủ." Diệp Nam Phong cười nói. 

 

"Phi Vũ Phong- Mộc Đạo Chủ?" Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình. 

 

"Bổn tông không lẽ còn có vị Mộc Đạo Chủ thứ hai nào sao?" Diệp Nam Phong chớp chớp hai mắt hỏi. 

 

"Tại hạ cũng không phải có ý này, chẳng qua có nghe nói vị Mộc Đạo Chủ này bế quan cũng gần mười vạn năm không ra khỏi núi rồi, chẳng lẽ gần đây đã xuất quan chăng?". Hàn Lập nhìn như tùy ý hỏi một câu.